HAI KIỂU THIÊN QUÁN 
(Two Styles of Insight Meditation) 
Nguyên tác : Bhikkhu Bodhi 
Việt dịch: Trần Như Mai 


Ngày nay việc thực hành Thiên Quán 
đã được phố biến rộng rãi khắp thế 
giới, tuy nhiên, để đạt được sự thành 
công như hiện nay, pháp hành này đã 
trải qua nhiêu biến đối tê nhị. Thay vì 
được giảng dạy như một phân chính 
yếu của con đường tu tập Phật giáo, 
bây giờ pháp hành này thường được 
trình bày như một môn học thế gian 
mà những kết quả đạt được thuộc về 
đời sống trong thế giới này hơn là sự 
giải thoát siêu thê gian. Nhiều thiên 
sinh chứng minh những lợi ích thiết 


2 


thực rõ ràng mà họ đã đạt được nhờ 
thực hành Thiên Quán, những lợi ích 
ây có thê kế từ việc nâng cao hiệu 
năng công việc và có quan hệ tốt đẹp 
hơn với mọi người, đến việc trâm tĩnh 
hơn, có lòng từ bi hơn và có mức độ 
tỉnh giác cao hơn. Tuy nhiên, trong lúc 
những lợi ích ấy chăc chắn tựnó có giá 
trị, nếu đem ra xem xét thì chúng 
không phải là mục tiêu cuỗi cùng mà 
chính Đức Phật đã hướng đến như là 
cứu cánh nỗ lực tâp của Ngài. Cứu 
cánh đó, theo ngôn ngữ của các văn 
bản kinh điển, là đắc quả Niệt Bản, là 
sựđoạn trừ mọi phiên não câu uê ngay 
bây giờ và ở đây, và giải thoát khỏi 
vòng luân hôi sinh tửtừ vô thủy. 


3 


Có lẽ áp lực mạnh mẽ nhật đưa đến 
việc hình thành biểu hiệu đương đại 
của Thiên Quán là nhu câu chuyên đối 
pháp môn này vào một môi trường 
phân lớn thuộc về thê tục, xa rời khuôn 
mẫu giáo lý và đức tin truyện thông 
của Phật giáo.Cứ xét xem bâu không 
khí hoài nghi của thời đại chúng ta, ta 
thây hoàn toàn thích hợp khi những 
ĐƯỜI mỚI bắt đâu thiên tập được mời 
tự mình khám phá tiêm năng nội tại 
của pháp hành này. Có lẽ chăng thích 
hợp chút nào khi đem toàn bộ giáo 
lýđạo Phật áp đặt cho họ vào lúc khởi 
đâu. 

Tuy nhiên, dù lúc ban đâu chúng ta có 
thể hành thiên với một tâm hôn cởi 
mởmuôỗn tìm tòi khám phá, vào một 


4 


thời điểm nào đó trong lúc thực hành, 
chúng ta sẽ không tránh khỏi đi đến 
trước một ngã ba đường, nơi chúng ta 
phải đôi mặt với một sự lựa chọn. 
Hoặc là chúng ta có thể tiếp tục hành 
thiên như một môn học thuân tủy tự 
nhiên, không liên hệ đến tôn giáo, hay 
là chúng ta có thể chuyên đối pháp 
hành này trở lại bối cảnh nguyên thủy 
của đức tin và tri kiên Phật giáo. Nếu 
chúng ta chọn con đường thứ nhất, 
chúng ta vẫn có thêđi sâu vào thiên tập 
và gặt hái càng nhiêu hơn nữa những 
lợi lạc mà chúng tađã đạt được từ 
trước đến nay, như là niềm an tịnh sâu 
lắng hơn, tâmxả nhiêu hơn, cởi mở 
hơn, thậm chí còn có vẻ như thâm 
nhập được vào thực tại bây giờ 


5 


vàỏđây. Tuy nhiên, dù những kết 
quảây tự than đáng mong ước, nêu 
nhìn đôi chiêu với những lời Phật dạy, 
thì chúng vẫn chưa trọn vẹn.Đề cho 
việc thực hành Thiên Quán đạt được 
tiêm năng trọn vẹn như Đức Phật đã 
dạy, pháp hành này cân phải được kết 
hợp với nhiêu đức hạnh khác gắn liên 
trong khuôn khổ giáo lý. 


Đứng đầu trong số những đức hạnh ây 
là Chánh Kiên và Chánh Tín, một cặp 
bô sung cho nhau. Như một chi phân 
của Phật đạo, Tín ( saddha) không có 
nghĩa là đức tin mủ quáng, mà là thiện 
chí chấp nhận với niêm tin răng một 
vài tiên đê, mà vào ø1alđoạn phát triển 
tu tập hiện nay của chúng ta, bản thần 
chúng ta không thể tự mình chứng 


6 


minh được. Những tiên đê ấy liên quan 
đến bản chất của thực tại và những 
chứng đặc cao hơn của Phật đạo. Trong 
bảnđô truyền thống của tu tập Phật 
o1áo, Iín được đặt vào bước đầu, như 
là điều kiện tiên quyết cho những giai 
đoạn sau này, øôm có tam-vô-lậu-học 
Giới, Định, Tuệ.Các văn bản kinh điển 
hình như không tiên liệu được khả 
năng một người không có đức tin vào 
những nguyên tắc đặc thù của Giáo 
Pháp lại có thể thực hành pháp môn 
Thiên Quán vàđạt được những kết quả 
tích cực.Tuy thế, ngày nay hiện tượng 
như vậyđã trở nên cực kỳ phố biến. 
Hiện nay, điều này hoàn toàn bình 
thường đối vơi các thiên sinh lúc mới 
bắt đầu tiếp xúc với Giáo Pháp qua 


7 


việc thực hành Thiên Quán, và rôi 
dùng những kinh nghiệm này như một 
bàn đạp đểđánh giá mối quan hệ của 
họvới CIáo Pháp. 

Vào ø1ao điểm này, sự lựa chọn của họ 
đã phân chia thiên sinh thành hai phái 
lớn. Một phái gồm những người tập 
trung duy nhất vào những lợi ích rõ 
ràng mà pháp hành này đem lại ngay 
bây giờ vàöđây, đình hoãn lại tật cả 
mối quan tâm về những gì năm bên 
ngoài chân trời trải nghiệm của chính 
họ. Phái kia gồm những người công 
nhận pháp hành này xuất phát từ một 
nguôn trí tuệ sâu sắc và rộng lớn hơn 
nhiêu so với sự hiểu biết của chính họ. 
Đề nương theo trí tuệ này đến ngọn 
nguôn, những thiên sinh này chuẩn bị 


8 


đưa những nhận định quen thuộc của 
chính họ dựa vào những kiến giải của 
Ciáo Pháp và như vậy đón nhận Cáo 
Pháp như một tổng thê bất khảphân. 


Sự kiện Thiên Quán có thê thực hành 
nghiêm túc ngay cả bên ngoài lãnh vực 
đức tin Phật giáo đã nêu lên một vẫn 
đề thú vịchưa bao giờ được kinh điển 
hay các luận giải đặt ra một cách rõ 
ràng. Nêu Thiên Quán có thể được 
theo đuôi chỉ vì những lợi lạc rõ ràng 
tức khắc, vậy thì Tín đóng vai trò gì 
trong việc phát triển con đường tu tập 
? Dĩ nhiên, Tín như một sự chấp nhận 
trọn vẹn giáo lý đạo Phật không phải là 
một điều kiện cần thiết cho việc thực 
hành Phật đạo. Như chúng ta đã thấy, 
những người không tuân theo Cáo 


9 


Pháp như một con đường giải thoát 
tâm linh vẫn có thể châp nhận các giới 
luật đạo đức Phật giáo và thực hành 
thiên tập như một con đường an tịnh 
nội tâm. 

Như vậy, Tín phải đóng một vai trò 
khác hơn là một động lực hành động, 
nhưng bản chất chính xác của vai trò 
này vẫn còn có vẫn đề.Có lẽ giải pháp 
sẽ xuât hiện nêu chúng ta đặt vẫn đề 
Tín thật sự nghĩa là gì trong bôi cảnh 
tu tập Phật giáo. Cân phải minh định 
ngay răng Tín không thếgiải thích đây 
đủ như chỉ là sự tôn sùng Đức Phật, 
hay như là sự kết hợp của lòng thuân 
thành, kính ngưỡng và biết ơn. Vì 
trong lúc những đức tính ây thường tôn 


10 


tại cùng với đức tin, chúng vân có thê 
hiện hữu ngay cả khi không có đức tin. 


Nêu chúng ta quan sát đức tin kỹ 
lưỡng hơn, chúng ta sẽ thây răng bên 
cạnh yêu tô tình cảm, đức tin còn liên 
quan đên yếu tôlý trí. Điêu này gôm có 
một thái độ sẵn sảng châp nhận Đức 
Phật như là một nhà khai sáng độc đáo 
và tuyên thuyết về chân lý giải thoát. 
Nhìn từ góc độ này, đức tin cân thiết 
phải liên hệ đến một quyết định. Như 
từ “quyết định” bao hàm ý nghĩa ( 
quyếtđ¡nh= cắt đứt ), đặt đức tin vào 
điều øì có nghĩa là thực hiện mộtđộng 
tác phân biệt. Như vậy, đức tin Phật 
giáo, ít nhất cũng lànguý, có liên hệ 
đến sự bác bỏ những tuyên bô của các 
nhà truyền giáo khác để trở thành sứ 


11 


ø1ả của thông điệp giải thoát như chính 
Đức Phật vậy. Là một quyết định, đức 
tin cũng liên hệ đến sự chấp nhận. Nó 
liên hệ đến thiện chí mở rộng lòng đón 
nhận những nguyên tặc do đâng Giác 
Ngộ tuyên thuyết và găn bó với các 
nguyên tắc ấy như là những lời hướng 
dẫnđáng tin cậy vệ tri kiến và cách 
hành xử. 


Chính quyết định này đã phân chia 
những người thực hành Thiên Quán 
như là một môn học tự nhiên thuân tủy 
và những hành giả thực hành Thiên 
Quán trong khuôn khô đức tin Phật 
giáo. Mẫu người thứ nhất, bằng cách 
đình hoãn bất cứ lời phán đoán nào về 
hình ảnh thân phận con người do Đức 
Phật truyền đạt, đãgp1lới hạn kết quảcủa 


12 


việc thực hành Thiên Quán vào những 
kết quảtương đương với thế giới quan 
tự nhiên thuôc về thê tục. Mẫu người 
thứ hai, băng cách châp nhận lời tiết lộ 
của chính Đức Phật về thân phận con 
người, đã tiếp cận với mục tiêu mà 
chính Đức Phật đã đề ra như là mục 
tiêu cuỗi cùng của pháp hành này. 

Trụ cột thứ hai hỗ trợ cho pháp hành 
Thiên Quán là phân đối tác tính thân 
của đức tin, đó là chánh trí kiến 
(sammna đih¡). Mặc dù từ” trì kiến” có 
thể gợi ý răng hành giả thực sự thâu 
hiểu những nguyên tắc được cho là 
đúng đắn vào lúc bắt đầu việc luyện 
tập, điều này hiễm khi xảy ra. Đối với 
tât cả mọi người, ngoại trừ một vài đệ 
tử có năng khiêu xuât chúng, trước tiên 


13 


chánh tri kiên nghĩa là đức tin đúng 
đăn, việc chấp nhận các nguyên tặc và 
giáo lý xuất phát từniêm tin tưởng vào 
sự giác ngộ của Đức Phật. Mặc dù các 
Phật tửhiện đại đôi lúc tuyên bố Đức 
Phật dạy răng con người chỉ nên tin 
những øì tự mình có thể kiêm chứng 
được, người ta không tìm thấy trong 
kinh điển Pali lời tuyên bố nào như 
vậy cả. Những gi Đức Phật nói là con 
người không nên chấp nhận những lời 
dạy của Ngài một cách mù quáng, mà 
phải tìm tòi nghiên cứu ý nghĩa của 
chúng và tự mình nỗ lực thể nghiệm sự 
thật của những lời dạyấy. 

Trái với chủ thuyết Phật giáo hiện đại, 
có nhiều nguyên tắc chính yêu của 
chánh tri kiến theo như Đức Phật dạy 


14 


mà chúng ta không thể tự mình chứng 
nghiệm trong tình trạng hiện nay của 
chúng ta. Điêu này không có nghĩa là 
những nguyên tắc ây không đáng quan 
tâm, vì chúng đã xác định khuôn khổ 
của toàn bộ kê hoạch giải thoát của 
Đức Phật Không những chúng mô 
tảsâu săc hơn những bình diện của 
Khổ mà chúng ta cân thoát khỏi, mà 
chúng còn chỉphương hướng cho 
chúng ta thấy đâu là giải thoát đích 
thực vàấn định những bước điđể đạt 
đến cứu cánh giải thoát. 

Những nguyên tắc ây bao gôm giáo lý 
chánh tri kiến thuộc về “thế gian” và 
“siêu thế gian”. Chánh tri kiến thuộc 
về thếg¡an là là kiêu hiểu biết đúng đắn 
đưa đến những cảnh giới may măn 


15 


trong vòng luân hôi sinh tử. Điêu này 
liên hệ đến việc chấp nhận nguyên lý 
vê nghiệp quả;sự phân biệt giữa thiện 
nghiệp và ác nghiệp; và những lãnh 
vực rộng lớn vàđa dạng của cõi luân 
hôi mà trong đó tái sinh có thể xảy 
ra.Chánh tri kiến siêu thoát thê gian là 
tri kiến đưa đến giải thoát khỏi toàn bộ 
cõi luân hôi sinh tử. Điêu này liên hệ 
đến việc hiểu biết Tứ Diệu Đề trong 
những hệ quả phức tạp sâu sắc hơn của 
chúng, như là những chân lýkhông 
những chỉ công hiến sự chân đoán nỗi 
khôđau về tâm lý mà còn mô tả hệ lụy 
của cõi luân hôi và một kê hoạch 1ảI 
thoát rốt ráo. Chính là chánh tri kiến 
siêu thoát thê gian này dẫn đâu trong 


16 


Bát Chánh Đạo và lái bảy chỉ phân kia 
đi đên việc châm dứt Khô. 


Trong lúc những kỹ thuật thực hành 
Thiên Quán có thể giống nhau đối với 
những người theo đuôi pháp hành này 
như một môn học tựnhiên và những 
người châp nhận nó trong khuôn khổ 
Giáo Pháp, tuy vậy hai kiểu Thiên 
Quán này khác biệt sâu xa về phương 
diện kết quả mà những kỹ thuật này 
đạtđược. Khi thực hành theo bôi cảnh 
của một tri kiến tự nhiên, Thiên Quán 
có thể đem lại sự an tịnh, hiểu biết và 
xả bỏ nhiêu hơn, thậm chí còn có 
những trải nghiệm về tuệ giác. Pháp 
hành này có thể thanh lọc tâm khỏi 
những câu uê và vấn để thô thiển để 
giúp hành giả bình thản chấp nhận 


17 


những thăng trầm của cuộc sông. Vì 
những lý do đó, kiêu Thiên Quán này 
không nên xem nhẹ. Tuy thế,từ một 
quan điểm sâu sắc hơn, cách sở hữu 
phương pháp thiên tập Phật Giáo này 
vẫn chưa trọn vẹn. Nó vẫn còn giới 
hạn trong lãnh vực thê ØI1ớI hữu vIị, và 
vẫn còn bị trói buột vào vòng nghiệp 
quả. 

Tuy nhiên, khi Thiên Quán được duy 
trì bên vững từ nội tâm do đức tin sâu 
sắc vào Đức Phật như một vị thây giác 
ngộ hoàn toàn, và được tuệ giác của 
giáo pháp soi sáng, thì kiểu Thiên 
Quán này đạt được một năng lực mới 
mà phương pháp kia không có. CHờ 
đây pháp hành này hoạt động với sư hồ 
trợ của tâm nhàm chán, đề tiên đến sự 


giải thoát tối hậu.Nó trở thành chìa 
khoá mở cánh cửa Bất tử, là phương 
tiện để đạt đến sự ø1iải thoát rốt ráo. 
Với ý nghĩa này, Thiên Quán vượt lên 
trên những giới hạn của các pháp hữu 
vi, thậm chí còn siêu việt chính nó, 
đềđi đên mục tiêu đúng đăn của nó: đó 
là sựđoạn trừ tât cả những tróI buột của 
hiện hữu và thoát khỏi vòng sinh, già, 
bệnh, chết, từ vô thủy. 

S0urce 
:WWW.qccessfoInsieh1.org/lHb/qunthors⁄b 


hikkhubodh/ 


